Tư vấn cách sử dung bếp tử Cata rất quan trọng đối với khách hàng, 
không chỉ giúp khách hàng có thể nắm bắt và tận dụng tối đa những ưu 
điểm mà sản phẩm mang lại, mà còn lưu ý cho khách hàng những vấn đề 
và nguyên tắc quan trọng trong quá trình sử dụng để tránh những hậu quả 
đáng tiếc xảy ra. Dưới đây là những tư vấn về cách sử dụng bếp từ Cata 
mà Bếp Đức Tâm cung cấp cho bạn. 



r ? ~\ r 

Hướng dân cách sử dụng bêp từ Cata họp lý đê tăng độ bên của bêp 





Khi mua bếp từ Cata sản xuất với điện áp 100V, để sử dụng ở điện áp 
220V, phải trang bị thêm biến hạ áp 200W. 

Khi dùng bếp từ Cata, nồi phải được đặt trong phạm vi quy định mới 
được bật công tắc điện rồi điều chỉnh nhiệt và công suất đến mức tương 
ứng. Trong khi rán, rang thức ăn không được rời khỏi bếp, vì nếu quên 
làm bếp nóng quá sẽ gây nguy hiểm. Phải tránh nồi nấu không có thức ăn 
hoặc rang khô gây cháy hoặc vỡ nứt mặt kính bếp. 

Công suất bếp từ Cata thường tương đối lớn (có thể lên đến 6000W) nên 
phải kiểm tra kỹ trước khi dùng. Nên tính toán tổng công suất tiêu thụ 
điện của gia đình (kể cả bếp điện từ) là bao nhiêu, đối chiếu với công tơ 
điện xem có chịu đựng nổi hay không. Các gia đình khi sử dụng bếp từ 
phải dùng đồng hồ đếm điện và các phích cắm ổ cắm trên 5 A, khi sử dụng 
phải dùng riêng, không được cắm chồng lên dùng chung. Các dây điện 
phải có tiết diện 0,75 mm2 và nên có dây tiếp đất để đảm bảo an toàn. 
Bếp phải được đặt cách xa hơi nóng, hơi nước, không để gần tường và các 
vật khác. Lưng bếp để cách tường ít nhất 15cm, để cách các vật khác ít 
nhất 5cm . 



. Bốp tử Cata ứng dụng cảm ứng điện từ để cấp nhiệt, nên sau khi cắm 
điện, không có nhiệt lượng trên mặt bếp. Chỉ khi đặt nồi sắt hoặc nồi sắt 
tráng men có nước hoặc thức ăn lên bếp thì bếp mới nóng. Các loại nồi 
thuỷ tinh, nhôm, đồng, nồi đất không sử dụng trên bếp từ Cata được vì đó 
là những vật liệu phi sắt từ tính và không thể tăng nhiệt độ. 

• Tránh đặt nồi rồng lên bếp từ Cata, vì bếp làm nóng rất nhanh dễ gây hư 
hỏng nồi cũng như các thiết bị của bếp. 

Sau khi sử dụng bếp, phải vặn chiết áp công suất xuống mức thấp nhất, tắt 
nguồn và lấy nồi xuống. Chờ cho bếp nguội, dùng vải ướt chấm một ít nước 
tẩy rửa trung tính để lau chùi mặt bếp. Không được dùng hoá chất mạnh, dầu 
hoả, bàn chải sắt hay trực tiếp dội nước v.v... để rửa bếp. Khi dùng tránh 
không cho com canh thức ăn trào lên mặt bếp. 

• Trong phạm vi cách bếp 3m, tốt nhất không được đặt máy ghi âm, ghi 
hình, TV và các đồ gia dụng dễ bị nhiễm từ gây hỏng khác. Những người 
đeo máy kích nhịp tim nếu muốn sử dụng phải được phép của bác sĩ. 


Ở những nguồn điện không ổn định, hoặc thường xuyên quá áp V.V.. rất 
hay gây cháy hỏng các thiết bị điện kể cả bếp từ Cata, nên hãy hết sức chú 
ý khi sử dụng. 

Bếp từ Cata có nhiều hệ thống điện và điện từ, nên khi phát sinh sự cố cần 
đưa đến các trung tâm bảo hành chính hãng của Cata để được xem xét sửa 
chữa. Tuyệt đối không được tự ý mở linh kiện của bếp ra sửa chữa, đặc 
biệt với những người không có kiến thức về điện và điện tử thì càng không 
nên tự tháo sửa. 

Khi nấu bếp từ Cata, không để các vật dụng bằng sắt lên mặt bếp, vì dễ bị 
nhiễm từ gần bếp. 

không nên để bếp từ Cata gần các noi nóng, có hoi nước, môi trường sử 
dụng bếp từ 10 độ c đến 40 độ c. 

Tuy bếp từ chỉ sử dụng cho nồi sắt nhưng nồi đất và nồi sứ vẫn có thể 
dùng được, chỉ cần đặt nồi đất hay nồi sứ đáy phẳng vào trong một miếng 
sắt không rỉ có cảm ứng từ là dùng được. 



Sau khi sử dụng xong, phải lau chùi sạch sẽ, không đê bụi bân xâm nhập 
vào các linh kiện bếp. Trong truờng hợp để lâu không dùng, phải lau sạch 
sẽ và đóng gói để bảo quản. 


Trên đây là những tư vấn của Bốp Đức Tâm về cách sử dụng bếp từ 
Cata tốt nhất. Chúc bạn và gia đình nấu nướng an toàn và có những bữa 
ăn thật ngon miệng. Chúng tôi luôn tự hào cung cấp các sản phẩm bếp từ 
Cata chính hãng với giá rẻ nhất và chất lượng tốt nhất đến với người tiêu 
dùng 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại các Showroom trên toàn quốc: 

» Showroom 1 : 164 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội 
(cách hầm chui Thanh Xuân 40m hướng đi về Hà Đông). 

Điện thoại: 0462 92.82.83 
Điện thoại: 0962 83.82.83 

» Showroom 2 : số 333 Đường Minh Khai - Tp. Bắc Giang 
Điện thoại: 0904.13.83.85 

» Showroom 3 : số 292B Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng 
Điện thoại: 0964.20.33.76 

» Showroom 4 : số 16, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM 


Điện thoại: 0969.32.33.88 


Tư vấn cách sử dung bếp tử Cata rất quan trọng đối với khách hàng, 
không chỉ giúp khách hàng có thể nắm bắt và tận dụng tối đa những ưu 
điểm mà sản phẩm mang lại, mà còn lưu ý cho khách hàng những vấn đề 
và nguyên tắc quan trọng trong quá trình sử dụng để tránh những hậu quả 
đáng tiếc xảy ra. Dưới đây là những tư vấn về cách sử dụng bếp từ Cata 
mà Bếp Đức Tâm cung cấp cho bạn. 


Xem ngay nhũng mẩu bếp từ Cata hot nhất hiện nay 


